HÀ GIANG 


BẦU CỬ MỸ: HỆ THỐNG ĐẠI CỬ TRI — 
NHỮNG Ý KIẾN ỦNG Hộ VÀ CHỈ TRÍCH 


LGT: Cuối tuần qua, trong một buổi họp mặt làm việc thiện 
nguyện, tôi có dịp gặp một số bạn, tuy thân quý, nhưng ít 
có thì giờ lui tới với nhau vì ai cũng bận rộn. Khi vui câu 
chuyện thêm giòn, thế rồi câu chuyện giữa chúng tôi chẳng 
bao lâu chuyển qua vấn đề thời sự, và đĩ nhiên là cuộc bầu 
cử tổng thống sắp tới. 


- “Sao Mỹ lại dùng Đại cử tri trong việc bầu tổng thống cho 
rắc rối nhỉ, sao không cứ ai được nhiều phiếu nhất thì đắc 
cử cho đơn giản?” Một người hỏi. 

- “Ừ; rắc rối thật. Đại cử tri là cái mà mình nghĩ mình hiểu, 
nhưng khi tìm cách giải thích cho người khác thì lại không 
giải thích mạch lạc được. Chẳng hạn chẳng hiểu tại sao khi 


đang đếm phiếu, tự nhiên đùng một cái số phiếu Đại cử tri 
của một bên lại tăng lên?” Chị khác lên tiếng. 


Bài viết này hy vọng sẽ giúp một số độc giả hiểu rõ hơn về 
hệ thống Đại cử tri của Mỹ. (H0). 

*kx*x% 
Bầu cử gián tiếp 
Mỗi bốn năm, khi bỏ phiếu bầu cho một ứng cử viên tổng 
thống là người dân Mỹ lại tham gia vào một cuộc bầu cử 
gián tiếp. Nhưng tại sao rõ ràng là mình bỏ phiếu cho tên 
ứng cử viên mà lại gọi là bầu gián tiếp? Câu trả lời nằm 
trong ba chữ đơn giản: Đại cử tri. 
Thật ra ở Mỹ, khi đi bầu tổng thống, chúng ta không trực 
tiếp bỏ phiếu cho ứng cử viên, mà là bầu cho một nhóm 
538 “Đại cử tri” Đại cử tri mới chính là những người 
chính thức bỏ phiếu cho các ứng cử viên. Ứng cử viên nào 
được tối thiểu 270 phiếu của Đại cử tri sẽ là người đắc cử. 
Nhóm Đại cử tri này, được gọi là Cử tri đoàn (Electoral 
College), tức một thể chế với một quy trình, hay mô hình, 
được dùng cho cuộc bầu cử tổng thống mỗi bốn năm. Mô 
hình bầu cử tổng thống này được nêu lên trong Hiến pháp 
Hoa Kỳ và tiếp tục được điều chỉnh kể từ khi được Quốc 
hội thông qua lần đầu tiên vào năm 1787. 
Con số 538 đại cử tri ở đâu mà có? 


Hiến pháp Mỹ quy định rằng số Đại cử tri của mỗi tiểu 
bang sẽ bằng tổng số của thượng nghị sĩ và dân biểu của 
tiểu bang đó. Trong khi mỗi tiểu bang, bất kể lớn nhỏ đều 
có 2 thượng nghị sĩ, số dân biểu của mỗi tiểu bang tùy 
thuộc vào dân số, vì thế tiểu bang càng lớn thì càng có 
nhiều dân biểu. Thí dụ, tiểu bang California có 2 thượng 
nghị sĩ và 52 dân biểu, do đó, California có 54 Đại cử tri. 


Hiến pháp cũng quy định rằng mỗi tiểu bang sẽ có tối 
thiểu 3 Đại cử tri, bất kể tiểu bang đó nhỏ và ít dân cư như 
thế nào. 


Vì nước Mỹ có 50 tiểu bang, nên có 100 thượng nghị sĩ. 
Số dân biểu của 50 tiểu bang lên tới 435 người. Tổng số 
Đại cử tri là 535, chưa kể vùng W/ashington DCŒ, tuy không 
phải là một tiểu bang, nhưng cũng được hiến pháp quy 
định là một vùng riêng biệt với 3 Đại cử tri. Như vậy, khi 
kể cả Washington DC, nước Mỹ hiện có 538 Đại cử tri 
(535 +3). 


Start with 2024 CNN ratings 


Map Legend (~} 


ben ElE SN BH 
ĐOỂGLAƠA — S9964L0An TmeUp 


Biểu đồ Đại cử tri với số Đại cử tri của mỗi tiểu bang và 
khuynh hướng ãi bầu cử tri mỗi nơi. Bẩy tiểu bang chiến 
trường gồm: Neveda, Arizona, Michigan, North Carolina, 

Georgia và Pennsylvania. 


Phải nói ngay là hiến pháp cũng quy định rằng Đại cử tri 
do mỗi đảng bầu ra, và sẽ không phải là những vị thượng 
nghị sĩ hay dân biểu của tiểu bang. 

Theo luật hiện hành thì số dân biểu tại Hạ viện được giữ 
ở mức cố định là 435, và nếu dân số của một tiểu bang 
tăng thì tỷ số dân ở mỗi địa hạt sẽ tăng lên theo. Như vậy, 


con số 538 Đại cử tri chỉ thay đổi nếu Mỹ có thêm một 
tiểu bang nữa, chẳng hạn như Puerto Rico, từ lâu vẫn đang 
cân nhắc việc trở nên một tiểu bang của Mỹ. 


Các tiểu bang chọn Đại cử tri ra sao? 


Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ quy định số Đại cử tri mỗi tiểu bang 
được quyền có, nhưng hoàn toàn để cho mỗi tiểu bang tự 
lo việc chọn Đại cử tri. 


Ngày nay, phương pháp phổ biến nhất để mỗi tiểu bang 
chọn Đại cử tri là thông qua đại hội đảng ở cấp tiểu bang. 
Tại đại hội cấp tiểu bang của mỗi đảng, danh sách Đại cử 
tri được đề cử sẽ được công bố và việc bỏ phiếu chọn Đại 
cử tri sẽ xảy ra tại đại hội. Ở một số ít tiểu bang, cử tri 
được chọn thông qua cuộc bỏ phiếu của ủy ban trung 
ương đảng cấp tiểu bang. 


Tại California, vào đúng ngày 1/10 của năm có bầu cử 
tổng thống hay trước đó ít lâu, ứng cử viên của mỗi đẳng 
phải nộp danh sách có tên, địa chỉ và số điện thoại của 54 
Đại cử tri đã cam kết sẽ bỏ phiếu cho họ (trong trường 
hợp ứng cử viên này được đa số trong tiểu bang đó dồn 
phiếu cho). Mỗi đảng quy định phương pháp riêng để 
chọn Đại cử tri của đảng mình. Sau khi chọn xong, danh 
sách Đại cử tri của mỗi đảng sẽ được phát cho ứng cử viên 
tổng thống của đảng. 

Đại cử tri đi bầu như thế nào? 

Theo luật định, ngày toàn dân đi bầu cho ứng cử viên tổng 
thống được quy định là ngày thứ Ba đầu tiên sau thứ Hai 
đầu tiên của tháng Mười Một trong năm có cuộc bầu cử. 
Năm nay, thứ Ba ngày 5/11 sẽ là ngày bầu cử tổng thống. 
Sau đó, vào thứ Hai đầu tiên sau thứ Tư thứ hai trong 
tháng Mười Hai, Đại cử tri của mỗi tiểu bang họp lại và 


chính thức bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống và phó 
tổng thống theo luật của tiểu bang mình. 


Hiện thời 48 trong 50 tiểu bang của Mỹ, và Washington 
DC có luật “Winer takes all” tức kẻ thắng được hưởng tất 
cả. Tại California chẳng hạn, cả 54 Đại cử tri sẽ bỏ phiếu 
cho ứng cử viên đạt được đa số phiếu phổ thông, và đối 
thủ không dành được phiếu Đại cử tri nào. Trong khi đó, 
hai tiểu bang còn lại, Maine và Alaska có luật chia phiếu 
Đại cử tri “theo khu vực.” Đại cử tri của khu vực nào mà 
ứng cử viên đạt đa số phiếu phổ thông sẽ bỏ phiếu cho 
ứng cử viên đó, cộng với hai Đại cử tri cam kết bỏ phiếu 
cho người đoạt được đa số phiếu phổ thông của tiểu bang. 
Vấn đề nằm ở chỗ, không phải Đại cử tri nào, trong ngày 
bầu cử chính thức (sau khi đã có kết quả của đầu phiếu 
phổ thông) cũng sẽ làm đúng điều cam kết và dồn phiếu 
cho ứng cử viên đã đạt đa số phiếu phổ thông trong tiểu 
bang của họ. Những Đại cử tri này, gọi là “Faithless 
Elector", tức Đại cử tri bất trung, có thể bỏ phiếu cho 
người của đảng bên kia, nếu họ muốn, vì bất cứ lý do gì. 


Luật của một số tiểu bang sẽ có biện pháp với những đại 
cử tri này, nhưng Faithless Elector là một đề tài phức tạp, 
sẽ được bàn đến trong một bài viết khác. 

Cử tri đoàn tốt hay không tốt cho nước Mỹ? 

Đó là câu hỏi hầu như cứ mỗi mùa bầu cử tổng thống là 
lại được đặt ra, sôi nổi nhất là trong cuộc bầu cử tổng 
thống năm 2016, khi ứng cử viên Hillary Clinton, tuy đoạt 
được nhiều hơn Donald Trump gần 2.9 triệu phiếu bầu từ 
người dân (tiếng Anh gọi là popular votes), nhưng đã thất 
cử, vì chỉ nhận được 227 phiếu từ Đại cử tri. 


Trước cuộc bầu cử năm 2016, lịch sử Hoa Kỳ có bốn ứng 
cử viên đã đắc cử dù thua số phiếu phổ thông: John 


Quincy Adams thắng Andrew Jackson năm 1824, 
Rutherford B. Hayes thắng Samuel Tilden năm 1876, 
Benjamin Harrison thắng Grover Cleveland năm 1888, và 
George W. Bush thắng AI Gore năm 2000. 


Một cuộc thăm dò ý kiến của Pew Research Center, thực 
hiện năm 2023 cho thấy 65% dân Mỹ muốn bỏ hệ thống 
Đại cử tri, tăng 16% so với cuộc thăm dò ý kiến năm 2016. 


Bất kể kết quả thăm dò ý kiến ra sao, muốn bỏ đi hệ thống 
Đại cử tri, nước Mỹ phải thay đổi hiến pháp, và hiến pháp 
Mỹ chỉ có thể thay đổi nếu trên 2/3 thành viên của Quốc 
hội bỏ phiếu thuận. 


Nhìn chung, theo Pew Research Center, äa số (82%) thành 
viên Đảng Dân Chủ muốn lá phiếu phổ thông quyết định 
ai làm tổng thống, trong khi chỉ (47%) thành viên Đảng 
Cộng Hòa muốn dẹp Cử tri đoàn. 


Cho đến giờ, qua nhiều đời tổng thống, chưa thấy nội các 
của tổng thống nào thúc đẩy việc bỏ đi hệ thống Đại cử trị, 
một phần có lẽ là vì muốn có sự ủng hộ của 2/3 quốc hội 
không phải dễ, nhưng có lẽ lý do chính là vì đây chưa phải 
là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên điều này không 
có nghĩa là ngày càng không có nhiều người nói tới. 

Trong khi chờ con tạo xoay vần, chúng ta có thể lược qua 
những điểm chính được nêu ra giữa bên ủng hộ và bên 
phản đối hệ thống bầu cử theo Đại Cử tri đoàn. 


Thứ nhất, bên ủng hộ Cử tri đoàn cho rằng phiếu của Đại 
cử tri đảm bảo rằng mọi vùng của đất nước đều được 
tham gia vào việc lựa chọn Tổng thống Hoa Kỳ. 

Nếu cuộc bầu cử chỉ phụ thuộc vào số phiếu phổ thông, 
thì các ứng cử viên có thể giới hạn chiến dịch vận động 
tranh cử ở những khu vực đông dân hoặc ở một số vùng 


nào đó. Với Đại cử tri, các ứng cử viên tổng thống vì thế 
cần vận động khắp nơi, và vì thế những nhóm cử tri như 
nông dân ở tiểu bang Iowa và công nhân những hãng 
xưởng ở tiểu bang Ohio sẽ bị thiệt thời vì không ai thèm 
quan tâm đến. 


Phản biện lại lập luận trên, giới chỉ trích cho rằng hệ 
thống Đại cử tri trao quá nhiều quyền lực cho các tiểu 
bang dao động khiến kết quả cuộc bầu cử tổng thống 
được quyết định bởi một số ít tiểu bang. Vì có Đại cử tri 
đoàn, các ứng cử viên tổng thống chỉ cần chú ý đến việc 
tranh cử ở một số tiểu bang có thể dao động theo hướng 
này hay hướng khác 


Gautam Mukunda, nhà khoa học chính trị tại Đại học 
Harvard, vạch ra rằng các tiểu bang dù nhỏ và ít dân số 
đến đâu, cũng được có tối thiểu là 3 Đại cử tri, và điều này 
tạo sự bất công. “Thực tế là trong các cuộc bầu cử tổng 
thống, lá phiếu của cử tri ở tiểu bang Wyoming nặng ký 
gấp bốn lần so với lá phiếu của cử tri tiểu bang California. 
Và đây là điều không công bình”. Ông Mukunda nói. 


Thứ hai, bên ủng hộ Cử tri đoàn cho rằng hệ thống này có 
thể giúp giới hạn những yêu cầu kiểm phiếu lại, hoặc yêu 
cầu bầu cử vòng hai, một điều giúp các cuộc bầu cử tổng 
thống được xúc tiến một cách hữu hiệu. 

Họ cũng cho rằng nếu kết quả cuộc bầu cử dựa trên số 
phiếu phổ thông, một ứng cử viên có thể nhận được số 
phiếu phổ thông cao hơn đối thủ mà không thực sự giành 
được đa số phiếu. 


Điều này đã xảy ra với Tổng thống Nixon năm 1968 và 
Tổng thống Clinton năm 1992, khi cả hai người đều giành 
được nhiều phiếu đại cử tri nhất trong khi chỉ nhận được 
43% số phiếu phổ thông. Như vậy nhờ Cử tri đoàn, nước 


Mỹ đã không phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng 
hai. 


Giới chỉ trích mô hình Cử tri đoàn, đương nhiên có một 
cái nhìn khác về điểm này. Họ cho rằng nền dân chủ phải 
vận hành theo ý của người dân, cho phép mỗi cử tri có 
một phiếu bầu. 

Nước Mỹ có hơn 330 triệu người, nhưng lại chỉ có 538 
người quyết định ai sẽ là tổng thống; tức là khoảng 
0,000163% dân số quyết định vận mệnh quốc gia. Họ 
nhắc lại việc Hillary Clinton, năm 2016, đã thắng về phiếu 
phổ thông với gần ba triệu phiếu cao hơn đối thủ Donald 
Trump, nhưng vẫn thất cử vì thua số phiếu Đại cử tri. 


“Chúng ta không thể để 538 người quyết định số phận của 
một đất nước có hơn 300 triệu người,” Robert Nemanich, 
giáo sư toán và là một cựu Đại cử tri từ tiểu bang 
Colorado, đặt vấn đề. 


Ngay cả cựu Tổng thống Donald Trump, người được 
hưởng lợi từ hệ thống Cử tri đoàn, đã tuyên bố sau cuộc 
bầu cử năm 2016 rằng tổng thống nên được bầu bằng 
phiếu phổ thông: “Tôi muốn chúng ta có cuộc bỏ phiếu đơn 
giản. Bạn biết đấy, dễ hiểu thôi, bạn được 100 triệu phiếu 
bầu, đối thủ được 90 triệu phiếu bầu và bạn đắc cử!" 


Hà Giang 


